Về Chúng Tôi 


Liên hệ 0906038817 


Chúng tôi là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo lái xe ô tô tại Xã Nậm Pì, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai 
Châu. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và tâm huyết, chúng tôi cam kết mang đến cho học viên những 
kiến thức và kỹ năng lái xe toàn diện, đáp ứng mọi yêu cầu của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Chúng tôi hiểu rõ 
những thách thức đặc thù của địa hình miền núi và luôn cập nhật phương pháp giảng dạy tiên tiến để đảm bảo 


học viên tự tin điều khiển phương tiện trong mọi tình huống. 


II — Thành Lập 


Bắt đầu hoạt động từ năm 2010, chúng tôi là trung tâm đào tạo lái xe đầu tiên tại Xã Nậm Pì. 


Phát Triển 


Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, trở thành đơn vị uy tín trong khu vực. 


Hiện Tại 


TT 


Tiếp tục đổi mới, áp dung công nghệ hiện dai trong giảng day để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 


của học viên. 


Lợi Ích Khi Học Lái Xe Ô Tô 


Liên hệ 0906038817 


Học lái xe ô tô không chỉ mang lại khả năng di chuyển độc lập mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong cuộc sống. 
Tại Xã Nậm Pì, việc sở hữu bằng lái xe ô tô giúp bạn dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục ở trung tâm 
huyện và tỉnh. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh, vận chuyển hàng 
hóa, và tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Hơn nữa, kỹ năng lái xe an toàn còn giúp bảo vệ bản thân và gia 


đình trên những cung đường đèo dốc của vùng núi Lai Châu. 


Tự Do Di Chuyên Cơ Hội Nghề Nghiệp 
Khám phá vẻ đẹp của Lai Châu và các tỉnh lân cận Mở rộng cơ hội việc làm với khả năng vận chuyển 
một cách linh hoạt, không phụ thuộc vào phương hàng hóa hoặc làm tài xế cho các doanh nghiệp địa 


tiện công cộng. phương. 


An Toàn Gia Đình Phát Triển Bản Thân 


Đảm bảo an toàn cho gia đình khi di chuyển trên Nâng cao su tự tin và kỹ năng giải quyết vấn dé 
các cung đường đèo dốc, đặc biệt trong mùa mưa thông qua việc học và thực hành lái xe. 
lù. 


Chương Trình Đào Tạo 


Liên hệ 0906038817 


Chương trình đào tạo lái xe ô tô của chúng tôi được thiết kế đặc biệt 
phù hợp với điều kiện địa hình và giao thông tại Xã Nậm Pì, Huyện Nậm 
Nhùn. Chúng tôi cung cấp một lộ trình học tập toàn diện, bao gồm cả 
lý thuyết và thực hành, đảm bảo học viên nắm vững kiến thức luật giao 
thông, kỹ thuật lái xe, và xử lý tình huống trên đường. Đặc biệt, 
chúng tôi chú trong đào tạo kỹ năng lái xe trên địa hình đồi núi, 
giúp học viên tự tin điều khiển phương tiện trong mọi điều kiện thời 


tiết và đường sá của vùng cao nguyên Lai Châu. 


Lý Thuyết Cơ Bản 


Học luật giao thông, biển báo, và quy tắc an toàn cơ 


bản. 
Làm quen với xe, học các kỹ năng cơ bản như điều khiển 
vô lăng, phanh, ga. 


Thực Hành Đường Phố 


Lái xe trong điều kiện giao thông thực tế, học cách xử 


lý tình huống. 


Đào Tạo Nâng Cao 


r 
i 
ie 


Kỹ năng lái xe đường đèo, vượt suối, và xử lý tình 


huống khẩn cấp. 


Đội Ngũ Giảng Viên 


Liên hệ 0906038817 


Đội ngũ giảng viên của chúng tôi là niêm tự hào và là yếu tố then 
chốt tạo nên thành công của trung tâm. Mỗi giảng viên đều có ít nhất 
5 năm kinh nghiệm lái xe trên địa hình miền núi và được đào tạo bài 
bản về phương pháp sư phạm. Họ không chỉ giỏi về kỹ thuật lái xe mà 
còn am hiểu sâu sắc về văn hóa và điều kiện đặc thù của Xã Nậm Pì, 
giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt, 
chúng tôi có các giảng viên người dân tộc thiểu số, tạo điều kiện 


thuận lợi cho việc giảng dạy bằng tiếng địa phương khi cần thiết. 


Lf 


Chứng Chi Chuyên Môn 


Tất cả giảng viên đều có chứng chỉ đào tạo lái xe hạng FC trở lên. 


A 


Kinh Nghiệm Địa Hình 


Thành thạo kỹ năng lái xe trên đường đèo dốc và địa hình phức tạp. 


Al] 


Da Ngôn Ngữ 


Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Việt và các ngôn ngữ dân tộc thiểu 


Pa 


so. 


Y 


Tam Huyét 


Luôn tận tâm, kiên nhẫn va nhiệt tinh hướng dẫn học viên. 


Cơ Sở Vật Chất 


Trung tâm đào tạo lái xe của chúng tôi tự hào với cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của 
học viên tại Xã Nậm Pì. Chúng tôi đã đầu tư vào việc xây dựng phòng học lý thuyết thoáng mát, được trang bị 
máy chiếu và hệ thống âm thanh chất lượng cao. Sân tập rộng rãi được thiết kế mô phỏng các tình huống giao 
thông thực tế, bao gồm cả những đoạn đường dốc và cua gấp đặc trưng của vùng núi. Đặc biệt, chúng tôi sở hữu 
đội xe đời mới, được bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học viên trong quá trình thực 
hành. 


Phòng Học Lý Thuyết Sân Tập Thực Hành Đội Xe Đào Tạo 
- Máy chiếu Full HD - Diện tích 5000m2 - Xe sedan và SUV đời mới 
- Hệ thống âm thanh vòm - Mô phỏng đường đèo dốc - Trang bị camera 360 độ 
- Bàn ghế ergonomic - Hệ thống đèn tín hiệu - Hệ thống phanh ABS 


- Điều hòa nhiệt độ - Biển báo chuẩn quốc gia - Bảo dưỡng định kỳ hàng tháng 


Các Khóa Học 


Liên hệ 0906038817 


Chúng tôi cung cấp da dạng các khóa học lái xe ô tô, phù hợp với nhu 
cầu và điều kiện của từng học viên tại Xã Nậm Pì. Từ khóa học cơ bản 
cho người mới bắt đầu đến khóa nâng cao cho những ai muốn trau dồi kỹ 
năng lái xe trên địa hình phức tạp, chúng tôi đều có giải pháp phù 
hợp. Đặc biệt, chúng tôi còn cung cấp khóa học chuyên biệt về lái xe 
an toàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng núi cao Lai 


Châu, giúp học viên tự tin đối mặt với mọi tình huống trên đường. 


Tên Khóa Học Thời Gian Nội Dung Chính 


Khóa Cơ Bản 3 tháng Lý thuyết và thực 
hành cơ bản, chuẩn 


bị thi bằng B2 


Khóa Nâng Cao 1 tháng Kỹ năng lái xe 
đường đèo, vượt 
suối, xử lý tình 
huống khẩn cấp 

Khóa Lái Xe Mùa 2 tuần Kỹ thuật lái xe an 


Mưa toàn trong điều 


kiện mưa lớn, 


đường trơn 
Khóa Ôn Thi Cấp 1 tháng Tập trung ôn tập 
Tốc lý thuyết và thực 


hành cho kỳ thi 


sát hạch 


Học Phí và Ưu Đãi 


Liên hệ 0906038817 


Chúng tôi cam kết mang đến mức học phí hợp lý nhất cho người dân Xã 
Nậm Pì, đồng thời đảm bảo chất lượng đào tạo cao cấp. Học phí của 
chúng tôi đã bao gồm toàn bộ chi phí từ tài liệu học tập, giờ thực 
hành, đến phí thi sát hạch. Đặc biệt, chúng tới áp dụng nhiều chương 
trình ưu đãi hấp dẫn như giảm giá cho nhóm đăng ký trên 5 người, học 
phí trả góp không lãi suất, và miễn phí khóa học nâng cao cho học 
viên đạt điểm cao trong kỳ thi sát hạch. Ngoài ra, chúng tôi còn có 
chính sách hỗ trợ đặc biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số và các gia 


đình chính sách. 
v Hoc phí khóa cơ bản 


- Học phí: 15.000.000 VND 

- Bao gồm: 30 giờ lý thuyết, 60 giờ thực hành, tài liệu học tập, 
phí thi sát hach lân dau 

- Hình thức thanh toán: Trả một lần hoặc trả góp 0% lãi suất trong 


6 tháng 


v Uu đãi đặc biệt 


- Giảm 10% hoc phí cho nhóm từ 5 người trở lên 

- Tặng khóa học lái xe mùa mưa (tri giá 2.000.000 VND) cho 10 học 
viên đăng ký sớm nhất mỗi tháng 

- Miễn phí 1 khóa nâng cao cho học viên đạt điểm cao nhất trong kỳ 


thi sát hạch 


VY Chính sách ho trợ dac biệt 


- Giảm 20% học phí cho đồng bào dân tộc thiểu số 
- Miễn 100% hoc phi cho con em thương binh, liệt si 
- Hỗ trợ 50% học phí cho học viên có hoàn cảnh khó khăn (xét duyệt 


theo từng trường hợp cụ thể) 


Quy Trình Đăng Ký 


Liên hệ 0906038817 


Quy trình đăng ký hoc lái xe tại trung tâm chúng tôi được thiết kể 


đơn giản, thuận tiện cho người dân Xã Nậm Pì. Bạn có thể đăng ký trực 


tiếp tại văn phòng của chúng tôi hoặc thông qua các kênh online như 


website và Telegram. Đội ngũ tư vấn viên thân thiện và am hiểu văn 


hóa địa phương sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình đăng ký, từ việc 


chuẩn bị hồ sơ đến lựa chọn khóa học phù hợp. Chúng tôi cũng cung cấp 


dịch vụ hỗ trợ làm thủ tục giấy tờ cho những học viên gặp khó khăn 


trong việc chuẩn bị hồ sơ. 


SOS 


a ea A 
Bước 1: Lien Hệ 
Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, website, hoặc đến 


trực tiếp văn phòng để được tư vấn. 


Bước 2: Chuẩn Bị Hồ Sơ 


Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như CMND, giấy khám sức 
khỏe, ảnh thẻ. 


Bước 5: Nộp Hồ Sơ 


Nộp hô so và đóng học phí (có thể trả góp) tai văn phòng 


hoặc online. 


Bước 4: Nhận Lịch Học 


Nhận lịch học chỉ tiết và bắt đầu khóa học lái xe của 


bạn. 


Lịch Khai Giảng 


Liên hệ 0906038817 


Trung tâm đào tạo lái xe ô tô của chúng tôi tại Xã Nậm Pì có lịch khai giảng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa 
dạng của học viên. Chúng tôi tổ chức các khóa học mới vào đầu mỗi tháng, với các lớp sáng, chiều và tối để 
phù hợp với thời gian biểu của từng học viên. Đặc biệt, trong mùa nông nhàn, chúng tôi tăng cường mở thêm các 
lớp cuối tuần, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân có thể tham gia học mà không ảnh hưởng đến công 


việc đồng áng. Ngoài ra, chúng tôi còn có các khóa học cấp tốc được tổ chức theo nhu cầu của nhóm học viên. 


Tháng Ngày Khai Giảng Loại Khóa Học 

Tháng 7 01/07/2023 Khóa Cơ Bản, Khóa Nâng Cao 

Tháng 8 05/08/2923 Khóa Cơ Bản, Khóa Lái Xe Mùa Mưa 
Tháng 9 02/09/2023 Khóa Cơ Bản, Khóa Ôn Thi Cấp Tốc 


Tháng 10 07/10/2023 Khóa Cơ Bản, Khóa Nâng Cao 


Phương Pháp Giảng Dạy 


Liên hệ 0906038817 


Tại trung tâm đào tạo lái xe ô tô của chúng tôi ở Xã Nậm Pì, chúng tôi áp dụng phương pháp giảng dạy tiên 


tiến, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành một cách hài hòa. Chúng tôi sử dụng công nghệ mô phỏng 3D để học 


viên có thể trải nghiệm các tình huống giao thông thực tế trước khi ra đường. Đặc biệt, chúng tôi áp dụng 


phương pháp "học qua trải nghiệm", tổ chức các buổi thực hành trên các cung đường đặc trưng của vùng núi Lai 


Châu, giúp học viên làm quen với điều kiện địa hình thực tế. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức các buổi chia sẻ 


kinh nghiệm từ các tài xế lâu năm trong vùng, mang đến cho học viên những kiến thức quý báu về lái xe an toàn 


trong điều kiện đặc thù của miền núi. 


® Q 


Công Nghê Mô Thực Hành Địa 
Phỏng Hình 


Sử dụng phần mềm mô phỏng Luyện tập trên các cung 
3D để tạo tình huống giao đường đèo dốc đặc trưng 
thông thực tế. của Lai Châu. 


O 
CN 


Chia Se Kinh 
Nghiém 

TỔ chức cae DUÔI giao 
lưu, học hỏi từ tài xế 
giàu kinh nghiệm địa 


phương. 


Sứ 


Đào Tạo Cá Nhân 
Hóa 

Điều chỉnh phương pháp 
giảng dạy phù hợp với 


từng học viên. 


Đánh Giá và Phản Hồi 
của Học Viên 


Liên hệ 0906038817 


Sự hài lòng của học viên là thước đo quan trọng nhất đối với chất 
lượng đào tạo của chúng tôi. Tại trung tâm đào tạo lái xe ô tô ở Xã 
Nậm Pì, chúng tôi thường xuyên nhận được những phản hồi tích cực từ 
học viên về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất và sự hỗ trợ tận 
tình của đội ngũ nhân viên. Nhiều học viên đã chia sẻ rằng họ cảm 
thấy tự tin hơn rất nhiều khi lái xe trên những cung đường đèo dốc 
sau khi hoàn thành khóa học. Đặc biệt, phương pháp giảng dạy cá nhân 
hóa và việc sử dụng công nghệ mô phỏng được đánh giá cao, giúp học 


viên tiếp thu kiến thức nhanh chóng và hiệu quả. 
wv Anh Lò Văn Minh, 28 tuổi, nông dân 


"Tôi rất biết ơn trung tâm đã tổ chức lớp học vào buổi tối, phù 
hợp với lịch làm việc của tôi. Giảng viên rất nhiệt tình và kiên 
nhẫn, giúp tôi từ một người chưa biết gì về ô tô đến có thể tự tin 


lái xe trên những con đường đèo của quê hương. 


W Chị Hà Thị Lan, 35 tuổi, buôn bán 


"Khóa học nâng cao về lái xe trong điều kiện mưa lũ rất hữu ích. 
Tôi đã học được cách xử lý tình huống khi gặp sạt lở đất và lũ 
quét. Giờ đây, tôi có thể an tâm vận chuyển hàng hóa trong mùa mưa 


mà không lo lắng quá nhiều. " 


V Em Lường Văn Thắng, 22 tuổi, sinh viên 


"Em rất thích phần mềm mô phỏng 3D của trung tâm. Nó giúp em làm 
quen với các tình huống giao thông phức tạp mà không cảm thấy áp 
lực. Cảm ơn trung tâm đã tạo điều kiện cho em được trả góp học 


phí, giúp em có cơ hội học lái xe." 


